Tư vẫn bạn cách mua camera ngoài 
trời giá rẻ, uy tín 
Xác định nhu cầu và mục đích lắp đặt camera ngoài trời 


Trên thực tế, hiệu suất của thiết bị máy ảnh sẽ là một yếu tố quan trọng trực tiếp quyết định giá 
niêm yết cuối cùng. Vì lý do này, thường xảy ra trường hợp camera an ninh càng có nhiều tính 
năng thì càng đắt tiền và đắt hơn so với các thiết bị ít tính năng hơn. Vì vậy, khi chọn mua thiết 
bị, bạn nên xác định nhu cầu cần thiết của mình và lựa chọn sản phẩm có chức năng như ý 
muốn. Từ đó hạn chế mua những thiết bị có tính năng quá hiện đại mà bạn ít sử dụng, giúp bạn 
tiết kiệm chỉ phí cho những tính năng đó. 


telecom 
Vì vậy, những nhu cầu nào thường được đáp ứng bởi các thiết bị camera an ninh giá rẻ? Thường 
thì các hệ thống camera giá rẻ chỉ đủ tốt để quan sát thông thường, tức là chỉ theo dõi hoạt động 
diễn ra ở khu vực trước nhà hoặc trong phòng có trẻ nhỏ. 

Ngược lại, các sản phẩm từ trung cấp đến cao cấp thường đảm bảo hình ảnh rõ nét, chân thực 
trong mọi điều kiện thời tiết, ánh sáng và nhiều tính năng hiện đại cần thiết khác để phục vụ cho 
các quy trình, giám sát an ninh, bảo vệ tài sản. 


Nghiên cứu vị trí, không gian lắp đặt camera ngoài trời phù hợp 


Cần xác định vị trí, không gian lắp đặt phù hợp để thiết bị camera giám sát phát huy hết tác dụng. 
Theo đó, bạn cần xác định và đánh giá các lĩnh vực mà bạn muốn và có yêu cầu theo dõi. Điều 
này bao gồm xác định khoảng cách từ máy ảnh đến mục tiêu. mục tiêu và khu vực. Đây là cơ sở 
quan trọng để bạn lựa chọn thiết bị giám sát chất lượng, hiển thị hình ảnh, video chính xác như 
ý muốn. 

Ví dụ điển hình: nếu bạn cần theo dõi chính xác các con số, con số, dữ liệu thì nên ưu tiên lựa 
chọn thiết bị camera an ninh có độ nét cao nhất, tuy nhiên giá thành của các sản phẩm này tương 
đối cao. 

Do đó, bạn nên cân nhắc để đảm bảo nó vừa với túi của mình. 

Hãy lắp nó ở góc trên nếu bạn muốn theo dõi, quan sát người ra vào trước cửa nhà mình, cửa 
kinh doanh hay cửa hàng bán buôn. Ở vị trí này sẽ cho tầm nhìn bao quát xem ai vào nhà từ 
hướng nào, có đặc điểm nhận dạng gì,... từ đó giúp bạn kiểm soát an ninh tối đa. Tất cả tài sản 
và tính mạng. 

Nếu bạn muốn quan sát mọi người ra vào nhà mình, hãy đặt camera ở góc trên cùng. Chế độ 


xem bên có tầm nhìn rộng và bạn có thể thấy rõ ai đang đi trong phòng từ hướng nào. 


Chọn theo chức năng, độ phân giải camera 


Khi chọn webcam gia đình tốt nhất, bạn nên chọn độ phân giải cao trong khoảng từ 525 đến 580. 
Họ sẽ giúp bạn xem chính xác từng chữ cái hoặc con số. Chính vì vậy giá của thiết bị camera an 
ninh gia đình này cũng khá cao. 


Xem thêm tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/lam-the-nao-de-mua-camera-wifi-nqoai-troi-chat-luong-gia- 


tot/16761748 


